Ngày Lễ Valentine 1 & 2 


Nguyên Đỗ 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Ngày Lễ Valentine 1 & 2 


Nguyên Đỗ 
Ngày Lễ Valentine 1 & 2 


Ngày Lễ Valentine (1) 

Hằng năm cứ gần tới ngày 14 tháng 2, ở các nước Tây 
phương, các gian hàng trưng bày nhiều hàng hóa thiệp chúc 
cho mọi người lựa chọn gởi cho người thương mến của mình: 
người yêu cho người yêu, vợ cho chồng, chồng cho vợ, con 
cái cho cha mẹ, học trò cho thầy cô giáo... Tập quán hay 
này ngày nay đã đến với các nước phương Đông, Việt Nam... 
lan truyền qua hệ thống thông tin mạng lưới. Tôi xin tìm hiểu 
và trình bày nguồn gốc cũng như những phong tục liên quan 
tới ngày lễ Valentine này đã Việt hóa gọi là Lễ Tình Nhân, Lễ 
Tình Yêu... 

Vào thế kỷ thứ ba, từng bầy sói đói chạy rong quanh thành 
La Mã (Rome) bắt trộm cừu. Theo tin tưởng của các người 
chăn cừu thời bấy giờ, thần Lupercus là vị thần bảo vệ các 
mục tử và bầy cừu. Mỗi tháng Hai người La Mã tổ chức mừng 
Lễ Thần Bảo Vệ họ gọi là Lupercalia để kính Lupercus cầu 
mong thần sẽ canh giữ họ và bầy cừu được bình yên trong 
năm. Cũng trong ngày lễ này để kính nữ thần Juno Februata, 
vợ của thân Jupiter là vị thần lớn nhất trong các vị thần, 
tương đương như thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp, tên các 
thiếu nữ được ghi và bỏ vào một hộp để chác chàng trai rút 
thăm. Những thanh niên thiếu nữ trúng thăm sẽ thành đôi 
bạn trong suốt năm, khởi đầu từ tháng Ba. 

Khi Ki - tô giáo bành trướng, các giáo sĩ tìm cách thay thế 
các phong tục này, lễ kính thần bảo vệ mục tử và bầy cừu 


được thay thế bằng lễ thánh Valentine. Các thanh niên nam 
nữ cũng rút thăm, nhưng thay vì tên bạn gái, bạn trai, thì 
các thanh niên sẽ rút thăm tên các thánh nam, các thiếu nữ 
rút thăm tên các thánh nữ, để noi gương các ngài trong suốt 
năm. 

Đến thế kỷ thứ tư thì tục lệ cũ lại trở lại, các thanh niên lại 
rút thăm tên các thanh nữ để làm bạn với nhau trong năm 
cho mãi tới thế kỷ 16 các giáo sĩ lại cố gắng tạo một tục lệ 
lành thánh như giáo hội đã làm vào thế kỷ thứ 3, nhưng 
cũng không thành công. 

Theo truyền thuyết Thiên Chúa giáo thì có bảy người mang 
tên Valentine, có những hành động tốt đáng kính. Một trong 
những truyền thuyết đó là thánh Valentine, một linh mục 
dưới triều đại hoàng đế Claudius. Ngài được kẻ giàu người 
nghèo, người trẻ người già, nam nữ nói chung từ tất cả mọi 
tầng lớp kính mến. Vào thời này hoàng đế Claudius đang bắt 
lính gắt gao để sai đi đánh các nước phương xa vì ít ai tình 
nguyện đi nại cớ vướng bận gia đình, vợ con. Hoàng đế tức 
giận ra lệnh đình chỉ chuyện lập gia đình và hủy bỏ các cuộc 
hứa hôn. 

Linh mục Valentine cho là sai trái và không công bằng, và 
ngài vẫn tiếp tục cử hành các hôn lễ. Hoàng đế biết được 
liền ra lệnh giam tù Ngài cho tới chết. 

Theo truyền thuyết khác, thì trong thời gian bị tù Ngài chữa 
bệnh mù của con gái viên coi tù và giúp cô vào đạo. Hoàng 
đế giận dữ sai quân lính đánh và chém đầu vào ngày 14 
tháng 2 năm 269. 

Cũng có truyền thuyết từ trong tù Valentine thường thư từ 


liên lạc với cô gái viên coi tù, thường ký tên là từ Valentine 
của bạn. Có lẽ vì câu này mà sau này người ta thường viết 
thư chúc tụng, tỏ dấu yêu mến nhau, thường lấy câu này để 
gián tiếp tỏ tình yêu mến của mình với một người nào đó, từ 
Valentine của bạn, từ một người ái một bí mật,... 

Năm 496, giáo hoàng Gelasius tuyên bố mừng lễ thánh 
Valentine, quan thầy các cặp đính hôn, hay những người 
muốn lập gia đình. Trong dịp lễ này những người thân trao 
đổi thư từ yêu thương. 

Nói chung, tập tục này rất hay, tạo cơ hội cho mọi người tỏ 
lòng quí mến của mình đối với những người thân yêu, không 
cần đồ sộ, xa hoa, không cần phải loè loẹt, phung phí, chỉ 
một đôi dòng, một chút quan tâm, một chút thương yêu, quí 
mến cũng đủ! 

Chúc các bạn một ngày lễ Tình Thương, một mùa Thương 
Yêu, trọn đời Yêu Đương bên người yêu, người thân, vợ 
chồng, con cái và bạn hữu các nơi! 

Nguyên Đỗ 


Ngày Lễ Valentine (2) 


Hôm nay, ngày Lễ Valentine, những trường, sở tự nhiên rạng 
rỡ hẳn lên với những màu áo đỏ hồng của các cô sinh viên, 
nữ giáo sư, cũng như các nhân viên làm việc. Cứ chốc chốc 
lại có những chiếc xe đưa những bình hoa thật đẹp, những 
bình hoa hồng đỏ thắm và những bong bóng màu có in chữ 
Happy Valentine, Love giao cho người được tặng. Trông thật 
vui mắt và hồn tôi cũng rộn rã hơn, chợt nhớ đến một người, 


nhiều người quen biết ở xa, giờ này chắc cũng nhận những 
bình hoa thật đẹp, hay những cánh thiệp xinh xinh với 
những dòng chữ thân thương mang những thông điệp ngọt 
ngào của những người yêu, người thân, bạn bè... 

Tôi ngồi trong phòng ăn tập thể (cafeteria) đảo mắt nhìn 
quanh, phòng có khoảng 100 người, trong đó đa số là nữ, 
gần như người nào cũng mặc áo đỏ, có người mặc toàn bộ 
màu hồng, và hình như ai cũng cầm điện thoại tay nói 
chuyện với người thân, câu I love you ( Em yêu anh hay Anh 
yêu em) cứ như những điệp khúc được lập ởi lập lại. Trông ai 
cũng vui vẻ hạnh phúc! 

Đi ngang văn phòng của một cô bạn, quen nhau cũng 3 năm 
rồi, có thể gọi mày tao được, cái gì cũng nói tôi nghe hết, tôi 
thấy trên bàn cô có một bình bông hồng lớn thật đẹp, tôi gõ 
cửa khen: 

-- Wow, cô hôm nay có bình hoa đẹp quá! Chúc mừng cô 
nhai! 

-- Lại đây tao nói cho mày nghe, mày nghĩ tụi tao có điên 
khùng không, tao bỏ ra 70 Mỹ kim để mua hoa tặng cho 
chính mình để người ta khỏi xì xâm là chẳng có ai nhớ ai 
thương trong ngày Lễ Tình Yêu này. Bây giờ, nhìn bình hoa 
thấy là mình đã làm sai. 

Tôi cười, khen an ủi: 

-- Không, bình hoa đẹp lắm đó chứ, đáng đồng tiền bát gạo, 
một năm có một lần thôi mài! 

-- Số tiền có thể trả điện thoại tay hai tháng nói thả giàn đó 
mày, đúng là sai lầm! 

Là đồng nghiệp với nhau, chung lớp cổ ngữ với nhau mấy 


năm trước kia nên tôi xổ La ngữ đùa với cô nàng: 

-- Oh, errare humanum est! Có lầm lỗi mới là con người mài! 
Cô nàng nhìn tôi hỏi: 

-- Tối nay mày rảnh không? Đi ăn tiệm Avanti với tao nha! 
Tôi cười Cười: 

-- You ask me out and take me to Avanti? Come on, you ve 
spoiled the fun! Mày mời tao hẹn mà dẫn tao đi tiệm Avanti 
(quán ăn Ý bình dân) à? Mày làm hư cuộc vui rồi! 

Thấy cô ta lúng túng, tôi nói: 

-- Tao chọc mày thôi, chứ chúng mình là bạn tốt, tao có ý 
kiến hay hơn, là gặp nhau ở Olive Garrden (cũng quán ăn Ý 
mà sang hơn) lúc 8 giờ tối nay, tao trả tiền lần này. 


Thường trai gái Mỹ hẹn nhau thì người thanh niên lái xe tới 
đón đưa tận nhà, tôi với cô này chỉ là bạn thường nên hẹn 
gặp nhau ở quán tức là chỉ tính cách đồng nghiệp, nói cho 
đúng hẹn ăn trưa thì thường, còn hẹn ăn tối với nhau chỉ với 
người thân lắm mới được. Người Mỹ đi ăn chung thường "go 
Dutch" ai ăn tiền người nấy trả, cô bạn này đã đi Tây và 
người Việt nam mình cũng chơi Tây lắm nên trả cho nhau 
trông hay hơn. 

Cô mừng rỡ ra mặt: 

-- Oh, cám ơn! Mày thật là một người bạn tốt! 

-- Da nada! (Tiếng Tây Ban Nha) Không có chi! Ciao! (Tiếng 
Ý) Chào! 

Tôi bước ra khỏi cửa, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cô bạn còn 
nhìn bình hoa lẩm bẩm: 

-- lts a mistake! It s too expensive! (Sai lầm! Mắc quá!) 


-- Errare humanum est! Amare humanum est! Có sai mới là 
con người, có yêu mới là con người! 

Ngày Hoa Đỏ của tôi có những niềm vui nho nhỏ như thế đó! 
Ngày Tình Yêu ai cũng muốn được có người quan tâm, yêu 
thương mình! Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người như 
cô này, phải ra tiệm hoa đặt mua trước để người ta đưa tới 
giao cho mình để họ không cảm thấy lẻ loi cô đơn trong một 
thế giới rộng thênh thang đến nỗi nhiều khi trống vắng, 
không ai biết ai! 

Nguyên Đỗ 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy : Nguyên Đỗ 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


